Sữa Rửa Mặt I'm From Mugwort Gel Cleanser là một sản phẩm làm sạch da đặc biệt 
được chiết xuất từ cây cỏ Artemisia, có tên gọi khác là Mugwort, một thành phần tự 
nhiên được biết đến với khả năng làm dịu và làm sạch da hiệu quả. Với kết cấu gel 
mềm mại, sữa rửa mặt này nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và tạp chất từ da mà 
không gây khô ráp. Da trở nên sảng khoái, mềm mịn và sáng bóng sau mỗi lần sử 
dụng, giúp mang lại cảm giác tươi mới và dễ chịu cho làn da. 


